1 


Tửu Cuồng 

m a 


Nguyên tác : Huỳnh Song Dị Thảo 
Tác giả : Trường Bạch Hạo Ca Tử 
Bản dịch của : Phạm Xuân Hy 


Lương Sinh, người Tú Thuỷ là một người nhát gan, nhưng hễ rượu vào là trở nên mạnh dạn, không 

còn sợ sệt nữa.Bình nhật, Sinh truyện trò với người quen thường rụt dè e lệ 
như con gái chưa chông. Nhưng rượu, hễ uống hơi quá chén một chút, thì 
lập tức rút kiếm chém xuống mặt đất, cất tiến hát rất là bi tráng khảng khái. 
Coi như không có ai bèn cạnh. 

Vì thế, người ta mới bảo Sinh là một tay cuồng rượu. 

Đến tuổi trung niên 4^, vợ Sinh qua đời, Sinh phải ở goá, cũng tính muốn 
lấy người vợ khác, nhưng gấp quá, chưa tìm được ai. 

Một tối, Sinh cùng bạn bè ăn nhậu, men ngà ngà hơi say, có người đùa bảo 
với Sinh : 

-Đệ nghe nói quan Thái Thú có người con gái mới mười lăm tuổi mà bị chết 
yểu, diện mạo rất xinh đẹp, đến nay quan tài vẫn còn quàn ở trong miếu 
Ngũ Thánh Từ. Những đêm trăng thanh gió mát, cô ta vẫn thường hiện lên, 
huynh goá vợ đã lâu,sao không tìm đến mà xin cưứi ! 

Sinh lúc đó cũng đã hơi chếnh choáng, bèn đứng ngay dậy đáp « Xin tuân lệnh ! », rồi cười nói tiếp : 
-Nhưng các huynh phải làm mối đấy nhá. Đệ không từ chối đâu ! Mời các huynh ngày mai mang rượu 
đến đó để chúc mừng hôn lễ. 

Nói xong, đi ra. 

Mấy người bạn đều vỗ tay tán thưởng, cho rằng làm gì có chuyện người con gái con quan Thái Thú 
hiện hình, Sinh có đến đó cũng chẳng hề gì. 

Sinh lầntheo bóng trăng, nghiêng nghiêng ngả ngả mà bước. Đến cửa miếu thì đã quá nửa đêm, Sinh 
sợ bị người ông từ coi miếu bắt gặp, bèn leo qua bức tường thấp mà vào. Vốn đã biết quan tài của 
người con gái đặt ở phía tây hành lang, chàng thẳng bước đi tới. Gió đêm lạnh buốt, như kim đâm vào 
cốt tuỷ, làm Sinh hơi tỉnh men rượu. Trong bụng đâm ra sợ hãi. Lùi lại .Tính tháo chạy. Thình lình, 
Sinh ngửi thấy mùi rượu thơm phức bốc lên. Chàng lần theo hơi rượu đi tới. Chàng thấy ngay dưới 
hành lang có một vò rượu mở nút đặt sẵn để đấy. Chàng cầm lên. Tớp một tớp .Mùi rượu thơm phưng 
phức .Bất giác say mèm. Trong cơn say, chàng chợt nhớ đến việc đi hỏi vợ, bèn tiến đến chỗ hành lang 
có đặt quan tài của người con gái, rồi dùng tay gõ lên quan tài gỗ, miệng nói : 

-Tẩu sinh là kẻ bất tài, trung niên táng thê, chưa có đám nào, nghe nói nàng thường xuất hiện rong 
chơi, xin cho kẻ hèn này gặp mặt một lần được không ? 

Sinh thấy trong quan tài vẫn im ẳng, lặng thinh, không ai trả lời. 

Bèn cười, nói: 

-Té ra, khanh đã hoá ra « gỗ khô tro tàn » (tì ẠỹEEk khô mộc tử hôi) không sống lại được nữa, ta 
cũng chẳng nên quyến luyến lâu ở đây làm gì. 

Rồi ,xoay người muốn bỏ về. 

Nhưng chân chàng bị mềm nhũn ra, té khuỵu xuống, chợt nghe có nói dịu dàng, êm ái từ trong quan 
tài phát ra : 

-Lang quân ! Chờ thiếp một chút đã.Thiếp ra ngay. 




2 


Tiếng nói chưa dứt, lại nghe một âm thanh khác vang lên. 

Đã thấy một người con gái hiện ra đứng bên cạnh Sinh. Chàng thấy tướng mạo của người con gái ấy, 
trông bệnh hoạn, vàng vọt như mầu đất, xương xẩu gầy guộc, trông nhận không ra hình người. 

Nàng quơ tay một như một tên ma cà bông, ôm chác lấy Sinh. Khí lạnh từ người nàng thấm vào cơ thể 
chàng, buốt đến tận xương tuỷ.Trong cơn say, Sinh chẳng sợ hãi gì, không tránh né, mà chỉ kêu to lên 
rằng : 

-Ôi! Bẵng hữu lừa ta rồi. Khanh đâu có giống như lời họ nói. 

Bèn hất tay đẩy mạnh người con gái ra . 

Người con gái chưng hửng, mặt đỏ lên e lệ, một hôi lâu mới nói : 

-Chàng vốn là kẻ háo sắc,thiếp chỉ có vò rượu ngon, tặng không, mời chàng uống ! 

Nói xong hậm hực bỏ đi. Trong quan tài lại nghe có tiếng kêu như bò rống. 

Sinh sợ toát mô hôi, không cần phải dùng nước lạnh rửa mặt mà cũng tỉnh lại, lật đật tháo chạy, về 
đến nhà thì mệt đừ, vào giường nằm. 

Sáng hôm sau, các bạn bè của Sinh đem rượu đến thăm, hỏi xem hôn lễ có của chàng có vui không. 
Sinh bối rối, xua tay ngăn lại, nói: 

-Xin các huynh đừng nhắc lại nữa, các huynh suýt giết đệ vì chuyện đó. 

Rồi đem việc xẩy ra, cặn kẽ thuật lại cho bạn bè nghe. Nhưng bạn bè chẳng ai chịu tin, hò nhau kéo 
đến ngôi miếu để kiếm nghiệm lại hư thực. 

Khi đến nơi, họ thấy chiếc áo quan người con gái Thái Thú bị nứt ra khoảng chừng một thốn. Nhìn kỳ. 
Quả nhiên đúng như lời Sinh kể. 

Họ đều sợ hãi. Lè lưỡi.Quay trở về. 

Sinh từ đấy, cũng thôi không uống rượu, nhờ thế, không còn điên cuông nát rượu như trước nữa. 

(Paris ngày 17 tháng 01 năm 2017-lúc 10hl6-Phạm Xuân Hy) 

CHỦ THÍCH 


Trường Bạch Hạo Ca Tử 

^nìĩ^ĩT 

Cũng còn gọi là Hạo Ca Tử,là một tác giả gốc Mãn Châu đời Càn Long, tên họ thật và đời sống băt 
tường.Nhưng theo “Bát Kỳ Nghệ Văn Biên Mục” ghi chú thì Huỳnh Song Dị Thảo do Khánh Lan người Mãn 
Châu soạn. 

Khánh Lan tên chữ là Tự Thôn,là một văn sĩ nghèo,từng giao thiệp với văn học gia nổi tiếng đương thời là Viên 
Mai.Tuy sống âm thầm không được ngươi đời biẽt đến,nhưng phụ thân ông là Doãn Kê Thiện là một đại thân 
nổi tiếng của Thanh triều,lịch nhậm các chức Tuần Phủ,Tổng Đốc, sau đẽn Văn Hoa Điện Đại Hoc Sĩ kiêm 
Quân Cơ Đại Thần. 

Tác phẩm “Huỳnh Song Dị Thảo ” gôm có một trăm ba mươi tám truyện ngấn,viết theo lõi văn ngôn. 

Mặc dầu mô phỏng theo phong cách của Bồ Tùng Linh trong Liêu Trai Chí Dị, nhưng Huỳnh Song Dị Thảo 
không phải là không có nhưng tác phẵm ưu tú,tư tưởng và nghệ thuật tương đối cao.Cốt truyện thường có 
khuynh hướng đê cao nam nữ tự do luyến ái,và đà kích cái lễ giáo của phong kiến hủ bại,nên từ lâu đã được 
độc già hoan nghênh ưa thích. 

Một sõ truyện trong Huỳnh Song Dị Thảo đã được chúng tôi phiên dịch và in trong Hậu Liêu Trai và Thiẽp Bạc 
Mệnh trước đây. 

Thái Thú 

Tên gọi một chức quan. 

-Nhà Tân đặt chức Quận Thú, trông chủ quản mọi việc hành chánh trong một quận.. 



3 


-Đến đời Cảnh Đê nhà Hán, thì đổi Quận Thú là Thái Thú, là vị quan đứng đầu coi việc hành chánh một quận, 
trật nhị thiên thạch.( Thái Thú đâu tiên của quận Giao Chỉ là Thạch Đới, do Hán Võ Đẽ phái đẽn). 

(Đời Thuận Đẽ nhà Đông Hán, toàn quốc có 105 quận, số huyện của mỗi quận không đêu nhau) 

-Đời nhà Tùy đổi quận ra là châu, đặt quan Thứ Sừ đứng đầu coi một châu. 

-Đời Đường lại đổi châu thành quận, thì vị trưởng quan là Thái Thú.Sau đó lại đổi là châu, thì lại goị là Thứ Sử. 
-Đời Tống đổi quận làm phủ hoặc là châu, vì thẽ cũng gọi là tri phủ, hay tri châu, là thái thú. 

Trung niên 

Trung niên chỉ người ờ tuổi khoảng 40 đẽn 50. Ở lớp tuổi này phần nhiêu là người đã kết hôn, và có con cái, 
kinh nghiệm từng trải, trí thức phong phú. 

-Tuy thế, không có giới hạn tuổi nhẫt định đẽ chỉ tuổi trung niên .Người Tàu có câu « Trung niên táng thê » là 
chỉ người ờ vào tuổi 40 đến 50 bị goá vợ. 

Tuỳ theo sự trường thành và suy lão, lại có những định nghĩa, cùng giới hạn vê tuổi trung niên khác như : 

-Tuổi « ău niên » khoảng 0 tuổi đến 3 tuổi. 

-Tuổi « đòng niên » từ 4 đến 9 tuổi. 

-Tuổi thiếu niên từ 10 tuổi đến 19 tuổi 
-Tuổi thanh niên từ 20 đến 40 tuổi 
-Tuối tráng niên từ 41 tuổi đến 50 tuổi. 

-Tuổi trung niên từ 51 đến 65 tuổi; 

-Cao niên từ 65 đến 74 tuổi. 

Tẩu Sinh 

1- Cá tép, cá riu. 

Chỉ người không có tài, hoặc ý kiến bỉ lậu kém cỏi. 

2- Văn sĩ tự xứng một cách khiêm tốn,tự ví mình tài năng kém cỏi, nhỏ bé, như tép riu, tương tự như 
chữ “tệ nhân 

Một âm nữa là Tưu. 

Khanh 

m 

1 -Ngày xưa vộ chòng gọi nhau là khanh tỏ ý thăn mật. 

2- Đến nhà Đường, thiên tử gọi đại thần là “khanh ”. 

3- Thời cổ, Khanh là tước vị hoặc xưng vị của cao cẫp quan lại. 

-Đến thời Tây Chu và Xuân Thu, vương triều nhà Chu và các chư hầu đêu có đặt ra chức Khanh và chia ra làm 
ba căp Thượng Khanh, Trung Khanh, và Hạ Khanh 

-Đến thời Chiên Quốc, Khanh là một trong những tước vị, có Thượng Khanh và Á Khanh. 

-Đến thời Tần và Hán, trong triều có các chức quan như Phụng Thường(Hán gọi là Thái Thường, Phụng 
Thường), Lang Trung Lệnh (Hán gọi là Quang Lộc Huân), Vệ Uý, Thái Bộc, Đình úy, Điển Khách (Hán gọi là 
Đại Hông Lô), Tông Chính, Trị Túc Nội Sử, (Hán gọi là Đại Tư Nông) là những trưởng quan của Cừu Tự đêu 
gọi là Khanh cả. 

-Nhà Băc Nguy, bên dưới Khanh đặt ra chức Thiếu Khanh. 

Cấc các triều đại sau đặt ra cửu Khanh, nhưng danh xưng của cửu Khanh lại không nhất 
chí, nắm quyền coi việc có lớn có nhỏ. 

-Đầu đời nhà Tống, tuy có chức cửu Khanh, nhưng là phẩm trật của quan lại, không có 
chức quyền. Đến năm Nguyên Phong nguyên niên , khi thay đổi chế độ quan lại, thì mới là 
thực chức nắm quyền. 

-Nhà Minh, cửu khanh gồm có lục bộ Thượng Thư, và Đô Sát Viện Đô Ngự Sử, Đại 
Lý Tự Khanh, Thông Chính Ty Sứ 



4 


-Nhà Thanh thường dùng Lục Bộ Cửu Khanh gọi chung với nhau. 

Âm Hôn 

miẵ 

Người Tầu xưa có tục “âm hôn-lăy ma”,cũng còn gọi là « Minh Hôn M0», là một tập tục hôn nhân 
cổ xưa, tức hai gia đình có con trai, và con gái đã chết nhưng chưa từng lăỵ vơ lăỵ chồng, liên hôn với 
nhau. Đời nhà Chu đã thấy lưu truyền tục lệ này, phía chính quyên đã có lệnh ngăn căm và gọi đó là 
là « Giá Thương ».Gia đình người chết lẫy nhau, đem hai người này chôn chung một chỗ. Nhưng lệnh 
căm không được thực hành tuyệt đối. 

-Đến cuối thời Đông Hán, con út Tào Tháo là Tào Xung chết năm 13 tuổi từng lăy người con gái đã 
chết, người họ chết, và được hợp táng. 

-Đời nhà Đường, người em đã chết của Vi Hòang Hậu tên là Vi Tuần từng làm « minh hôn » với con 
gái đã chết của Tiêu Chí Tông và được hợp táng, đủ cho thấy răng tục « minh hôn » ở thời đó rẫt 
được thịnh hành. 

-Đẽn thời Tống, người chuyên làm « mai» cho những nam nữ đã chết lấy nhau đẽ kiếm tiên, gọi là 
« Quỷ Môi Nhân ỊỀ.MẢ- Người làm mối cho ma», tục lệ này phản ánh cái quan niệm linh hồn băt 
diệt, và tưởng tượng ra một thế giới u minh khác, nếu không cho con cái chết mà chưa lăy vợ lấy 
chồng thì sẽ bị linh hồn của người chết quẫy phá, và cùng nhân đó nãy sinh ra cái phong tục « ăm 
hôn ». 

Ở nông thôn, tàn dư của phong tục này vẫn chưa hết. 



